| _~ò 
EH 
| | 
| I 
| 
| L 
| | | 
ln || 1! M 
| | | IR 
| LJ 
| | | 
| | 


IIÌÌ 
kb! (| r 
WAU A 
| H (I " h 
i ' Ą | Į I Ñ 


n | 








| 
Ii ai 
Ti 








Chỉ có chữ “ăn” cho 1001 
cách biểu đạt 


Lâm Bích Thủy 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Chỉ có chữ “ăn” cho 1001 cách biểu đạt 


Lâm Bích Thủy 


Chỉ có chữ “ăn” cho 1001 cách biểu đạt 


Chỉ còn vài ngày là Tết. Nhà bạn ăn Tết to không? 
Tôi chuẩn bị Tết bằng bài viết này, xin mời bạn xem cho vui 
nhé. 


Mọi sinh vật sống trên trái đất có ăn mới tồn tại. Nhưng có 
thể khẳng định rằng chỉ có Việt Nam ta, mới dùng từ Ăn để 
diễn đat mọi nhẽ đời trong cuộc sống. Hơn thế nữa, qua chữ 
ăn ta có thể lột tả được đạo đức, nhân cách của con người... 


Sao ta có thể nói như thế ? Theo tôi, có lẽ xuất phát từ một 
nước dựa vào cây lúa là chính; lúc được mùa thì no, lúc giáp 
hạt thì đói. Có ăn mới tồn tại và phát triển được ..Vì vậy, từ 
Ăn nó hằn sâu vào tâm trí con người từ ngàn xưa. Ngày 
càng biến thể theo nhiều cách; tùy theo từng giai đoạn phát 
triển khác nhau của xã hội mà thành những câu, những 
thành ngữ, ca dao đề nói lên cốt cách, tình cảm, cái tâm, 
hình dáng con người; giúp chúng ta phân biệt tốt xấu, dạy 
chúng ta nhìn rõ bản chất con người trong xã hội như thế 
nào. 


Điều này, càng chứng minh dân tộc Việt Nam là một dân 
tộc thông minh, biết khai thác và biết sử dụng uyển chuyển 


ngôn ngữ đến tận gốc rễ . 


Các bạn thử xem, có đến hàng “1.001” cách diễn đạt chỉ từ 
một chữ mà ra. 


Để chỉ về thời kỳ Cổ đại, ta thường dùng cụm từ “Ăn lông 
ở lổ” “Ăn bờ ở bụi” 


Bước vào năm mới, dù nhà nghèo đấn nhà giàu ai cũng lo 
sắm sửa để “Ăn Tết” Các ngày lễ lớn, nhỏ dân ta hay tổ 
chức ăn mừng, ăn tiệc, ăn sinh nhật, ăn thôi nôi, ăn 
cỗ, 


“Bực mình mà chảng nói ra/Muốn đi “ăn cỗ” chả 

mà nào mời 
Không mời thì mặc không mời/ Đã trót mặc áo không 

mời cũng đi” 


- Trong cuộc sống có những con người chỉ thích hưởng thụ, 
lười biếng, muốn ăn ngon mà không muốn làm,... “Ăn thì 
đi trước, lội nước đi sau” 


Bọn địa chủ, cường hào, tư sản thì thích “Ngôi mát An 
bát vàng”, “Ăn trắng mặc trơn, ăn trên ngồi tróc, suốt 
ngày chỉ biết tiêu khiển bằng các cuộc “Ăn nhậu, ăn chơi” 
“Ăn tục, nói phét” 

- Những kẻ bất lương muốn sống sung sướng mà không chịu 


làm, chuyên đi: “Ăncướp, ăn trộm, ăn cắp, 

- Chưa có tiền trả thì tạm “Ăn chịu” ghi sổ trả sau, 

- Những người sống tạm bợ, chầu chực “Ăn chực nằm chờ” 
là giải pháp hữu hiệu. 


- Kẻ cơ hàn, sống bệ rạc, ăn không có mâm bát, bàn ghế, : 
Ăn xó mó niêu 

- Kẻ liều, không cần giữ phẩm giá: Đói ăn vụng, túng làm 
càn 

Khi cùng cảnh ngộ mới thấu: 


“Dốc bồ thương kẻ ăn đong/vắng chồng thương 
kẻ nằm không một mình. 
Không môn đăng hộ đối, hợm mình đến mức khó tin: 

“Bao giờ rau diếp làm đình 

Gỗ liêm ăn ghém thì mình lấy ta” 


- Người biết lo xa, biết dàn xếp, khó khăn đâu sợ nếu “khéo 
ăn thì no, khéo co thì ấm” liệu cơm gắp mắm, ít thức ăn 
phải “Ăn de” cho đủ. 
- Người không biết lo, không để tâm đến thứ gì “Ăn xổi ở 
thì” 
Sống biếng nhác chỉ dựa vào người khác thì sao đây? 

“Ăn không rồi lại nằm không/ Mấy non cũng lở, mấy 
công em cũng hoài” 
Trong xã hội, thời nào cũng có kẻ xấu, cố chấp, luôn nghĩ 
cách đối phó, trả thù 

“ăn miếng trả miếng” 


- Kẻ tiểu nhân, giấu giếm người khác để hưởng riêng một 
mình: “Ăn mảnh” 
- Những người không biết điều, đã thiếu thốn lại còn đòi hỏi 
quá đáng: 

“Ăn mày mà đòi xôi gấc” 
- Chi tiêu phung phí : “Ăn xài ” không suy nghĩ 
- Trong cơ quan, hay ở công sở người lãnh đạo thường tìm 
những người cùng phe cánh “ăn cánh, ăn ý ” mới hòng 
tồn tại lâu dài, mới bảo vệ được chiếc ghế của mình 


Người không trọng ăn uống gặp kẻ coi cái ăn là hơn cả thì 
anh ta khinh bỉ, dè biểu: “Miếng ăn quá khẩu thành tàn / 
Mất ăn một miếng lộn gan trong đầu”, 

“Miếng ăn là miếng nhục”. 

- Khí phách của một con người không thể chết vì ăn “Chết 
vì ăn là cái chết ươn hèn” 


Ăn uống đầy đủ người mới có sức khỏe học những điều hay, 
trí tuệ mới được mở mang. “Ăn vóc học hay” 

- Đối với cách sống bằng của quí “bán trôn nuôi miêng” 
thường “ăn sương”, “ăn đêm”, 

Quan hệ không lành mạnh, hai người “Ăn nằm” với kẻ thứ 
ba như vợ chồng 


- Lợi dụng làm trung gian để lấy bớt phần của người khác: 
như cai thầu “Ăn chặn”ăn chẹt, ăn giut, “ăn quyt”, “Ăn 
gian” “Ăn lận” tiền công của thợ. 

-Trong kinh doanh cần phải liều may ra mới được việc 


“Được ăn cả, ngã về không” 
- Người không thể vượt lên chính mình, đành “Cố đấm ăn 
xôi, xôi lại hẩm/ cầm bằng làm mướn mướn không công” 


-Bọn côn đồ, mặt dữ dan, nhìn thấy chúng cứ ngỡ như sắp 
“Ăn sống, nuốt tươi”, “nuốtchửng, nuốt trộng” người 
ta. 

-Người làm ăn dối trá, làm lấy có cốt hưởng lợi:Ăn thật làm 
giả 

- Ngườibiết lỗi hối cải:“Ăn năn” 

- Chụp hình đẹp hơn ở ngoài đời gọi là “Ăn ảnh” 

- Mua bán ngày một khá hơn“Ăn nên làm ra” 

- Nếu người không khôn thì làm ngược lại “Khôn ăn cái, dại 
ăn nước” Vì các chất bổ tan hết vào nước, 


- Đôi lúc chúng ta phải sử dụng từ ăn bằng tiếng Hán - Nôm 
để dễ dàng biểu thị sự việc cho văn minh hơn như “Có thực 
mới vực được đạo”, Nam“thực như hổ”,nữ “thực như 
miêu” 


-Sự tri ân với người đi trước “Ăn quả nhớ kẻ trồng 
cây” 

- Trung thành với sếp “Ăn cây nào, rào 
cây ấy” 

- Vô ơn bội nghĩa: “Ăn cháo đái bát” 


- Ông cha ta thường đúc kết kinh nghiệm cho con cháu bằng 
ca dao: 

Cấy thưa thì thừa thóc/ cấy dày “Cóc được ăn”. (Cóc = 
không) 


- Phải quí trọng sức lao động của người nông dân, uống nước 
nhớ nguồn 

“Ai ơi bung bát com day/ Deo thơm một hạt đắng 
cay muôn phần” 


- Tham gia công tác xã hội không có lương: “Ăn cơm nhà, 
vác tù và hàng Tổng” 

- Sòng phẳng “Tiền trao, cháo 
múc” 

-Thời kỳ hoạt động bí mật ta phải “Nếm mật, nằm gai” 

- Cha mẹ dạy con chăm lo học hành mới có tương lai, nếu 
không sau này đi “Ăn mày”, “Ăn xin” mà sống “Ăn mày là 
ai ? Ăn mày là ta/ Đói cơm rách áo mới ra ăn mày 

- Có những thử ta “Ăn bốc” thấy ngon hơn 

-Đồ vật lâu ngày hư hỏng là do bị “ăn mòn”, “Ăn luồng, 
“Ăn rỗng” 

- Chỉ sự thông thoáng “Ăn thông” 

- Chỉ về những người hay nói leo các cụ thường mắng 
“Đồăn hớt” 

- Nhà nghèo ta phải lựa chọn “Ăn chắc mặc bền” 

-Chỉ ăn suốt ngày “ăn vặc” 

- Bảo vệ dạ dày nên “Ăn chậm nhai kỹ” để giữ vệ sinh 
“khi ăn không nói” 

- Tương quan lẫn nhau “Cá ăn kiến, kiến ăn cá”, “ăn 
nhịp” 

- Làm mà không có kế hoạch trước thì kết quả “Có mà ăn 
cám”, 

- Trong chăn nuôi, trồng trọt bị trộm hoài ta nên giải 


quyết:Thà ăn non còn hơn mất già 

- Công dụng tuyệt vời “Ăn ráo củ kiệu” Có nghĩa 
cảcâykiệu đều có ích; củ làm dưa món, rể, lá muối dưa; 
không bỏ thứ nào cả 

- Phảilao động mới có ăn “Tay làm hàm nhai tay quai 
miệng trễ” 

- Đạo lý làm người “Ở có đức mặc sức mà ăn” 
Ăn chay niệm Phật 

- Người cố chấp, hay cay cú không muốn ai hơn mình “Trâu 
buộc ghét trâu ăn”; 

- Sống ở đời phải biết nhường nhịn, đừng cậy mạnh mà “Ăn 
hiếp” người lành 

phải biết chia sẻ nếu không thì “Ăn một mình đau tức, 
làm một mình cực thân, 

- Bất lực không thể lấy lại được của “Ăn vạ” 

- Người thâm nho “Người khôn annói nửa chừng, để cho 


người dại mừng nửa lo”, còn người hay dối trá thì “Ăn có 
nói không” 

Chỉ sự liên quan phù hợp với nhau trong cùng nội dung: “Ăn 
nhập” 

Để chỉ bọn tham nhũng: “Ăn hối lô”, “ăn bẩn” “Ăn 
đậm” 


Nói đến vấn đề ăn thua có tính chất chê bai: “Ăn nhằm” gì 
thứ đó 


- Đề cập đến vấn đề gia đình 
- Vợ chồng chung thủy “Ăn đời ở kiếp” 
Nhiều khi ta không nói rõ ra từ ăn, mà vẫn hiểu nghĩa ăn 





“Chàng ơi phụ thiếp làm chi/Thiếp như cơm nguội đỡ khi 
đói lòng”, 

“Ai ơi chua ngọt đã từng/Gừng cay muối mặn xin đừng 
quên nhau” 
Vợ chồng thuận “Râu tôm nấu với ruột bầu/ Chồngchan, vợ 
húp gật đầu khen ngon” 
Con cái không chịu làm lung, chỉ quanh quân trong nhà, mę 
mắng: 

- Mày như gà “ăn quẫn cối xay” 
- Người lịch sự “ăn mặc tử 
tế” 
-Thời phong kiến “miếng trầu là đầu câu chuyện, mời 
bác xơi thuốc, xơi trầu” 
(Xơi đồng nghĩa với ăn) 
- Muốn lập gia đình “Ăn hỏi” trước, “Ăn cưới” sau 
- Trả đủa nhau cho biết mặt, dại gì chịu thiệt “Ông ăn chả, 
bà ăn nem” 
- Người vợ, hoặc chồng say mê kẻ khác một cách mê muội, 
mất cả lý trí thường tự hỏi “chắc ông ấy hoặc bà ấy “Ăn 
phải bùa mê, ăn phải ngải” của con nào, thằng nào rồi. 
Còn nếu vợ hoặc chồng có bồ bịch thì “Ăn vụng mà khéo 
chùi miệng” thì ai mà biết được “Ma ăn cổ” 
Trước khi thương nhau mẹ dạy con trai “Những người thắt 
đáy lưng ong/ Vừa khéo chìu chồng lại khéo nuôi con/ 
Những người béo trục béo tròn/ Ăn vụng như chớp, đánh 
con cả ngày” 
- Tình cảm giữa người và vật “Bóng bóng bang bang lên ăn 
cơm vàng cơm bạc nhà ta/ chớ ăn cơm hẩm 


cháo hoa nhà người” 


- Người biết tự trong phải lao động“Có làm mới có ăn” 
đừng sống ký sinh nhưloài giun sáng, khi giận dỗi, thách 


thức “Ăn có mời làm có khiến” 

- Gặp công việc khó khăn “Đâu có dễ ăn” 

- Người có ý thức khi “Ăn trông nồi, ngồi trông 
hướng”, 

- Hậu quả: “Cha ăn mặn, con 


khát nước”, 
Trồng cây chua ăn quả chua/ Trồng cây 
ngọt ăn quả ngọt; 


Công việc nhiều, ít thời gian đã có “Đồ ăn liền”, Có thực 
phẩm “Ăn nhanh” 


Chỉ nghĩ được đến day thôi, ai biết thêm thì góp vào cho vui 
nhé. 





Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Tác giả VNthuquan.net - Thư viện Online 
Được bạn: Thanh Vân đưa lên 
vào ngày: 2 tháng 2 năm 2011 


